Những điều cần biết về camera trong nhà 
xoay 360 của Viettel? 


Giới thiệu thiết bị camera 360 độ trong nhà Viettel Home Camera Viettel là dịch vụ 
camera giám sát giúp khách hàng giám sát an ninh, bảo vệ tài sản, giám sát hoạt 
động diễn ra hàng ngày trong nhà, đặc biệt khi trong nhà có người già và trẻ em. 


NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THIẾT BỊ 


XOAY 360° 


+E863634£4° 


MẶT TRƯỚC MẶT SAU 


telecom 
Có 2 loại là camera xoay 360 độ trong nhà và camera ngoài trời. Trong đó, camera 
360 độ Viettel trong nhà đã trở thành sản phẩm được nhiều người yêu thích và ưa 
chuộng bởi nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội. Một số tính năng nổi bật giúp sản 
phẩm ghi điểm trong tâm trí khách hàng bao gồm: đối thoại trực tiếp hai chiều 
Camera 360 đàm thoại 2 chiều là một trong những tính năng nổi bật của nó được 
nhiều khách hàng đặc biệt yêu thích và ưa chuộng. Home Camera Viettel cho phép 
người dùng dễ dàng trò chuyện trực tiếp với những người thân yêu của mình thông 
qua hệ thống camera được lắp đặt tại ngôi nhà của mình. 
Chỉ cần cả 2 bên thiết bị (camera giám sát và thiết bị có cài app VHome) được kết 
nối wifi thì tính năng đàm thoại 2 chiều của Camera 360 Trong Nhà sẽ bắt đầu hoạt 
động. Khách hàng không chỉ quan sát được hình ảnh, video qua camera mà còn có 
thể nói chuyện trực tiếp với người thân tại nhà. 
Cảnh báo khi có chuyển động Ứng dụng VHome bạn cài đặt trên điện thoại thông 
minh, máy tính bảng hay máy tính xách tay sẽ nhanh chóng cập nhật cảnh báo khi 
có chuyên động. Ngoài ra, sản phẩm Camera Viettel Home còn có thê phân biệt được 
chuyền động của cơ thể người và vật thê, từ đó tránh được tình trạng thông báo sai 


đến ứng dụng và gây khó chịu cho người dùng. Tự động phát hiện chuyên động 
Đúng như tên gọi, camera xoay 360 độ trong nhà có khả năng tự động nhận diện 
chuyền động. Khi kích hoạt tính năng này, thiết bị camera giám sát sẽ chủ động xoay 
đến vị trí phát hiện chuyền động đề kịp thời cảnh báo về ứng dụng VHome của người 
dùng. 

+ Trang bị modem wiñï trong suốt quá trình sử dụng Combo. + Giảm chỉ phí lắp đặt 
(chỉ áp dụng cho khách hàng trả trước). + Giảm tới gần 20% phí thiết bị camera gia 
đình so với khách hàng chỉ mua riêng thiết bị camera và không sử dụng gói lưu trữ 
đám mây và dịch vụ Internet FILTH Viettel. + Viettel sẽ thu thêm của khách hàng từ 
| đến 3 tháng cước nếu đóng trước 6 tháng trở lên. Ký hợp đồng tại nhà hoản toàn 
miễn phí. + Được bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tận nhà trong suốt quá trình sử dụng 
Combo FTTH-Home Camera Viettel. Qua những chia sẻ trên hi vọng đã g1úp quý 
khách hàng nắm được những thông tin cụ thể của dòng sản phẩm camera 360 độ tại 
nhà của Viettel. Anh quan tâm đến sản phẩm vui lòng gọi đến hotline tư vấn 
18008168 (miễn phí cước gọi) để được tư vấn nhanh nhất! 

Xem chỉ tiết tại: 
https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/nhung-dieu-can-bIet-ve-thiet-bi-camera-trong- 
nha-xoay-360-viIettel/11022472 


